Mot Lan Gio Tinh Khôi 
Phan Lac Tiép 

Chào mừng các ban đón đọc đầu sách từ du án sách cho 
thiét bi di dóng 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyén Kim Vy. 





Mục lục 


ột Làn Gió Tịnh Khôi 


Phan Lạc Tiếp 
Một Làn Gió Tinh Khôi 


(Lời dẫn nhập: Nhiều người đã say mê những sách của 
Nguyên Phong dịch và phóng tác, say mê về nội dung cũng 
như về văn phong của dịch giả. Từ một nguồn internet 
không biết của thân hữu nào gửi, chúng tôi nhận được bài 
này trong số những điện thư nhận được hằng ngày. Trộm 
nghĩ rằng nếu giữ cho mình thì cũng uổng công người đã có 
lòng gửi. Xin cám ơn thân hữu đó và cũng xin phép tác giả 
bài viết là PHAN LẠC TIẾP để phổ biến tới độc giả của chúng 
tôi, mà cũng là độc giả của ông. TLBT - TNAC - DVDD) 

Cuộc di tản bi thương ngày nào, đối với đại đa số chúng ta, 
những người trong cuộc, không thiếu những người vẫn coi 
như mới, đêm ngủ vẫn kéo theo những hình ảnh hãi hùng, 
kinh khiếp, tiếp nối bằng những kỷ niệm của những ngày bỡ 
ngỡ trên đất tạm dung. Trong những ngày vừa hoang mang 
lẫn mừng rỡ nhưng cũng tràn đầy lo âu và buồn bã này, câu 
hỏi của đa số người di tản chúng ta trước khi đưa chân rời 
khỏi trại ty nạn, rời xa những đồng bào, bè bạn thân quen 
là: làm sao chúng ta liên lạc, tìm lại được nhau đây. Sống 
làm sao đây trong cái “bể mênh mông” là nước Mỹ rộng lớn 
này ? Hình ảnh tiễn đưa nhau bên cổng trại là những bàn 
tay nắm những bàn tay giữa kẻ đi người còn ở lại, có những 
mảnh giấy nhỏ viết vội vàng “đây là số điện thoại của người 
bảo trợ của tôi...”. Xe chuyển bánh, mảnh giấy nhỏ ghi 10 
con số, đôi khi nhoè nhoẹt vì những hàng nước mắt. 

Trong nỗi băn khoăn này, điển hình là trại ty nan Pendleton, 


hàng ngày ở cafeteria, nơi gần ngã ba đặt tượng bàn tay 
khổng lồ xoè ra đỡ, ôm ấp người ty nạn, nhóm anh em nhà 
báo, nhà văn họp mặt. Nơi đây cũng được coi như đài “Radio 
Catina Di Tản”, phát xuất những tin tức, những tin đồn liên 
hệ đến mọi vấn đề của cuộc sống mới trên đất tạm dung. 
Đáng chú ý nhất là nhà báo Nguyễn hoàng Đoan. Anh thăm 
hỏi mọi người, anh xin những số điện thoai, dia chỉ của 
những người sắp rời trại. Và cũng chính nơi đây, một số bè 
bạn trong làng văn, làng báo bàn bạc “phải có một tờ báo 
để liên lạc với nhau chứ”. Trong số những người này, cuối 
cùng được ra trại và định cư tại thành phố gần trại ty nạn 
nhất là San Diego, có vợ chồng Nguyễn hoàng Đoan-Khánh 
Ly, Luật sư Phạm kim Vinh. Tờ Hồn Việt , như một nỗi khắc 
khoải của người Việt phải đau khổ rời bỏ quê nhà, nhưng 
lòng không ngớt thương về đất cũ, được ra đời ở đây. Tòa 
soạn đặt trong một nhà in trong một khu vực nhỏ, lúc ấy 
được coi như nằm ở ngoại ô thành phố, khu Mission Gorge, 
của thành phố San Diego. Tờ báo được đón nhận thất nồng 
nàn. Chỉ một thời gian sau, khi tờ báo đã có tiếng vang, đã 
được đồng bào khắp nơi biết đến, một số quần hùng từ các 
nơi tụ về góp mặt, trong đó có nhà văn Lê tất Điều, họa sĩ 
Văn Mộch, và nhiều bằng hữu bốn phương gửi bài về hỗ trợ. 
Đó là tờ báo tư nhân đầu tiên của người ty nạn, ở cực Nam 
và cực Tây của nước Mỹ này. Được mời gọi, trong những 
ngày này, tôi cũng có đóng góp một vài bài như một hành 
động thân hữu có mặt tại địa phương. Nay sau hơn 30 năm 
tờ Hồn Việt vẫn tồn tại do Ngọc hoài Phương làm chủ nhiệm, 


chủ bút phát hành rộng rãi trong cộng đồng người Việt trong 
thế giới tự do. 

Trong khi đó, nơi được coi là đối đầu với vùng Nam Cali, có 
tờ Đất Mới ở thành phố Seattle, do anh Vũ đức Vinh, tức nhà 
văn Huy Quang, nguyên Tổng Giám Đốc Nha Vô Tuyến 
Truyền Thanh của VNCH đứng ra thành lập, được sự tài trợ 
chính thức của chính quyền địa phương nhằm mục đích 
thông tin và hướng dẫn người Việt ty nạn sớm hoà nhập vào 
xã hội Hoa Kỳ. Lúc ấy vào cuối năm 1975, gia đình tôi đang 
chân ướt chân ráo rời bỏ San Diego, đến định cư tại thành 
phố biển hồ, Salt Lake City, do một số bạn bè kéo gọi. Sau 
nhiều tháng dài cổ nhận những lá thư từ chối của các hãng 
xưởng ở Cali, nay có công việc tuy không hay ho gì, nhưng 
có lẽ nhờ chịu khó và có chút khéo tay, tôi đang làm việc 
cho một hãng đóng tàu nhỏ, loại tàu đi câu cá, chỉ trong 3 
tháng đã được tăng lương 3 lần. Giữa khi ấy thì anh Huy 
Quang gọi tới: “Lên đây đi ông. Làm báo có lương, nhà cửa 
xin cũng dễ”, nhưng tôi không dám thả mồi bắt bóng, nhất 
là bà xã tôi cũng có việc làm trong một nhà may sang trọng 
trong thành phố này. Hơn thế nữa, bạn bè cùng khoá khá 
thân ở đây cũng đông, hàng ngày di lại cũng rất ấm cúng. 
Nghe anh Huy Quang nói thế, thích lắm, nhưng tôi đành: 
“Xin cám ơn anh Huy Quang thôi”. Bù lại, tôi viết cho tờ Đất 
Mới loạt bài về chuyến di tản của tôi trên con tàu Thị Nại, 
HQ 502, với trên 5000 người rời Sài Gòn giữa đêm 29 rạng 
ngày 30 tháng 4 năm 1975. Khi ông Dương văn Minh ra lệnh 
cho “anh em quân đội ở đâu ở đó, chờ bàn giao cho quân 
đội giải phóng” thì con tàu Thị Nại chết máy, chật ứ những 


người ty nạn còn nằm cửa sông Soai Rạp. Con tàu ra được 
ngoài biển nhập vào đoàn tàu di tản là cả một câu chuyện 
dài, thiên nan, vạn nan. Nhờ đó hàng tháng tôi đều nhận 
được mỗi kỳ 2 số báo Đất Mới. Tờ báo lúc này có anh Thanh 
Nam làm tổng thư ký. Những người viết chủ lực ngoài anh 
Huy Quang là chủ bút, có chị Tuý Hồng, chị Trần lai Hồng, 
Nguyễn thanh Trang, anh Nguyễn văn Giang, và sau này có 
thêm anh Mai Thảo nữa. Thỉnh thoảng thấy có bài của nhà 
văn, hoạ sĩ Võ Đình và thơ của anh Nhất Tuấn. Dù những bài 
viết phải bỏ dấu bằng tay, nhưng trang báo vẫn rất sạch và 
mỹ thuật. Chẳng những thế, mọi tin tức, dù xuất xứ từ đâu, 
đều được toà soạn viết lại, tránh những ngôn từ trái tai gai 
mắt phát xuất từ Việt Nam. Cũng trên tờ báo này, lần đầu 
tiên có bài viết từ trại ty nạn ký tên Tưởng năng Tiến. 

oOo 

Ngoài những bài viết, những tin tức liên hệ đến cuộc sóng 
của người ty nạn, tờ báo có hai mục hầu như khác hẳn nhau, 
mang tên cùng một người viết, đó là mục Trong Lòng Điện 
Tử, và Hành Trình Về Phương_Đông_, ký tên Nguyên Phong. 
Lúc ấy, cách đây gần 30 năm, điện tử là một lãnh vực còn 
rất mới mẻ, còn trong vòng khai phá, tìm tòi, dự đoán, xa lạ. 
Giữa lúc ấy thì Nguyên Phong đã trình bày những hiểu biết 
sâu sắc với những thông tin trong lòng điện tử. Vói tôi, tôi 
mù tịt, chẳng hiểu gì, nhưng những người bạn của em tôi 
đang ngày đêm học hỏi về điện tử thì hết lời khen ngợi 
những bài viết này. Đó là một lãnh vực mới của những người 
trẻ, của những ngày trước mặt. Một lãnh vực hầu như chỉ 





tìm thấy vừng đông rạng rỡ phát xuất từ thế giới tây 
phương. 

Trong khi đó, cũng vẫn cùng một người viết, Nguyên Phong, 
với loạt bài dịch thật lạ lùng, tràn ngập sự huyền bí trước 
một phái đoàn khoa học lỗi lạc phát xuất từ những trường 
đại học danh tiếng tây phương, đi tìm những điều bí ẩn của 
đông phương ở những năm cuối thế kỷ thứ 19. Lúc đó nước 
Nga chưa bị Cộng Sản cướp chính quyền. Nước Tàu cón là 
miếng mồi ngon để các quốc gia tây phương sâu xé. Nói chỉ 
đến nước Viêt Nam chúng ta, nơi mới bị người Pháp đặt nền 
thống trị. Đó là cuốn Journey To The East của Blaird 
Spalding, nhà xuất bản Adyar, in từ năm 1924 tại Ấn Độ, 
Nguyên Phong đã dịch lại nhan đề là Hành Trình Về Phương 
Dóng,, đăng từng kỳ trên nguyệt san Đất Mới. Tôi đã say mé 
theo dõi loạt bài này. Bây giờ hãy cùng nhau đọc lại vài đoạn 
trong cuộc đối thoại lạ lùng giữa vị đạo sư Ấn Độ với phái 
đoàn khoa học tây phương dưới đây: 

“Trái đất quay quanh trục của nó với vận tốc 1600 cây số 
một giờ ở giữa đường xích đạo. Nếu quay chậm 10 lần thì 
ngày sẽ dài gấp 10 lần và dĩ nhiên sức nóng của mặt trời 
cũng gia tăng gấp 10 lần. Thế thì cây cối, sinh vật đều bị 
thiêu sống hết còn gì. Nếu cái gì chống được sức nóng thì 
cũng chết vì lạnh vì đêm cũng dài gấp 10 lần và sức lạnh 
cũng tăng lên 10 lần kia mà. Ai đã làm cho trái đất quay 
trong một điều kiện tốt đẹp như thế? 

“Mặt trời nóng khoảng 5500 độ bách phân. Quả địa câu ở 
đúng một vị trí tốt đẹp không xa quá và cũng không gần 
quá. Vừa vặn đủ để đón nhận sức nóng của mặt trời.” 


“Trục của quả đất nghiêng theo một tà độ là 23 độ. Nếu trái 
đất đứng thẳng, không nghiêng bên nào thì sẽ không có thời 
tiết bốn mùa. Nước sẽ bốc hơi hết về hai cực và đông thành 
băng giá cả”. 

“Babu yên lặng nhìn mọi người. Không ai có thể ngờ nhà 
chiêm tinh Ấn Độ lai có thể sang sảng chứng minh một cách 
khoa học và hùng biện trước một cử toạ toàn những khoa 
học gia nổi tiếng nhất của Âu Châu” 

“Babu quay sang nhìn giáo sư Allen, một nhà sinh vật học 
của trường Havard :“ Nếu toán học có vẻ trừu tượng quá hãy 
thử quan sát thiên nhiên dưới cái nhìn của nhà Sinh Vật Học 
xem sao: “Sự sống không có sức nặng hay bề đo mà mạnh 
mẽ làm sao? Bạn hãy nhìn một rễ cây non nớt, mềm yếu, 
vậy mà nó có thể soi nứt một tảng đá cứng rắn. Sự sống 
chinh phục không khí, đất, nước. Nó thống tri mọi nguyên 
tố, nó bắt buộc vật chất tan rã rồi lại kết hơp thành các hình 
thể mới” 

“Chắc chắn trong 25 năm cuối của thế kỷ này sẽ có nhiều 
thay đổi và có những cố gắng giúp cho sự tiến bộ của nhân 
loại, giai đoạn này rất quan trọng.” 

“Các ông là người Âu, tôi xin dẫn chứng bằng lịch sử Âu 
Châu cho dễ hiểu. Các ông có thể coi nó là sự trùng hợp 
ngẫu nhiên cũng được: Năm 1275, Roger Bacon phát động 
phong trào phục hưng văn hoá rồi suốt 100 năm sau toàn 
thể Âu Châu đều thay đổi. Năm 1375, Christian Rosenkreuz 
phổ biến nền văn hoá này khắp từng lớp dân chúng, đưa Âu 
Châu thoát khỏi nền tảng hắc ám của thời kỳ Trung Cổ. Năm 
1275 và 1375 chả là 25 năm chót của thế kỷ 13 và 14 hay 


sao?” Và “Việc phát sinh ra máy in, ấn loát vào năm 1473 và 
các cao trào nghiên cứu khoa học vào năm 1578, sự dùng 
Anh ngữ thay vì Latin để phổ biến kiến thức khoa học của 
Francis Bacon. Hai việc này xẩy ra vào 25 năm cuối của thế 
kỷ 15 và 16. Việc đòi san bằng giai cấp, dẹp chế độ Bảo 
Hoàng vào năm 1675 và cuộc cách mạng Pháp 1789 đều là 
những biến cố xẩy ra trong vòng 25 năm cuối của thế kỷ 17 
và 18”. 

“Năm 1875 đánh dấu một bước tiến quan trọng, đó là sự 
phát triển khoa học văn minh cơ giới cùng thuyết “Tiến Hoá” 
của Darwin và phong trào Thiên Chúa giáo tự do. Từ đây bắt 
đầu một cuộc tranh chấp giữa tinh thần và vật chất. Có hai 
mãnh lực rất mạnh phát xuất từ hai đầu tinh tú đối cực gây 
nên phong trào Duy Tâm và Duy Vật. Thế kỷ 20 bắt đầu với 
sự phát triển cực thịnh của thuyết Duy Vật. Con người sẽ bị 
thúc đẩy vào các sự kiện vật chất, họ sẽ gặp những thử 
thách mà nhu cầu bao tử, khoái cảm xác thân tranh đấu với 
nhu cầu tâm linh một cách mãnh liệt. Duy Tâm sẽ phát triển 
mạnh mẽ và phổ biến sâu rộng để thúc đẩy sự tiến hoá tâm 
linh. Cuối thế kỷ 20 phong trào Duy Vật sẽ xụp đổ, hiện 
tượng nghiên cứu các giáo lý bí truyến sẽ bắt đầu.” 

oOo 

Tôi nghĩ rằng khi đọc đến những hàng chữ trên, quý vị độc 
giả không khỏi bàng hoàng, tự hỏi : Thật sao? Cuốn sách 
trên đã viết như thế sao? Đúng thế. Nguyên Phong đã dịch 
như thế, ( Hành Trình Về Phương_Đông_từ các trang 47 đến 
trang 62,) mà chúng tôi lược thuật lại đúng như thế. Và trở 
lại với thời điểm cuối thập niên 70, với đa số người ty nạn 





chúng ta thì con số 75 hay năm 1975 còn quá sâu đậm, 
nặng nề. Năm 75 đã đánh dấu một biến cố lịch sử đau 
thương không phải chỉ dành cho Việt Nam Cộng Hoà mà còn 
là một biến cố đau đớn cho Hoa Kỳ và cả Thế Giới Tự Do 
nữa. Ngày mà khối Cộng Sản tưng bừng reo vui khi lá cở đỏ 
của chúng tung bay trên toàn lành thổ Việt Nam. Với sự cai 
trị tàn độc của Cộng Sản, những mảnh đất nào đã lọt vào 
tay họ không có mảy may hy vọng thoát ra. Con số 75 đã 
làm tôi đau đớn, kinh hoàng. Dù chẳng muốn, cá nhân tôi 
cũng như hầu hết những người trong cùng lứa tuổi đã bị 
cuốn hút vào cuộc chiến tàn khốc này với kết cục thật vô 
cùng ê chề. Vậy mà thời điểm ấy đã được tiên tri, được ghi 
lại như thế cả trăm năm. Nhưng cũng vẫn lời tiên tri ấy nói 
rằng: “cuối thế kỷ 20 phong trào Duy Vật sẽ xụp đổ”. Thật 
chăng? Làm gì mà tin được. Cộng Sản như một con bạch 
tuộc, những cái vòi chằng chịt của chúng bủa ra đến đâu, 
chúng hút chặt cứng ở đó, không thể thoát ra. Từ 1975, thời 
gian rơi rụng mỏng dần, 25 năm còn lại của thế kỷ này, 
mong gì con bạch tuộc kia nhả bớt những miếng mồi mà 
chúng đã hút chặt, bám vào. Càng nghĩ càng thêm vô vọng. 
Vậy mà đầu thập niên 90, như một huyền thoại, thành trì 
đầu não cộng sản Nga Sô và những nước vệ tinh của cộng 
sản ở Đông Âu tan rã. Tan rã trong hoà bình và thật là mau 
chóng. Bức tường Bá Linh được san bằng. Người Đông và 
Tây Bá Linh sau bao năm chia lia đã ôm nhau dám dia 
những giọt lệ mừng vui. Dù đất nước Việt chúng ta chưa 
thoát khỏi gông cùm cộng sản, nhưng quả thật chúng ta có 
quyền mừng vui, và tràn đầy hy vọng và càng thấy những 


điều Nguyên Phong dịch trong cuốn Hành Trình về Phương 
Đông đúng là những lời tiên tri, càng lúc càng có những biến 
cố làm sáng tỏ những lời tiên tri đó . Do đó tôi mong mỏi, ao 
ước, tìm gặp Nguyên Phong. Người ấy ở đâu, sao anh lại tìm 
được cuốn sách này, dịch và phổ biến được những lời linh 
ứng lạ lùng kia. Làm sao tìm được người đó? Tất nhiên tôi có 
hỏi anh Vũ đức Vinh, báo Đất Mới, anh chỉ cười cười và nói: 
“Đương sự vẫn ở đây. Môt người rất trẻ, nhưng khiêm tốn, 
hầu như không muốn gặp ai. Có thể đến một lúc nào đó đủ 
duyên thì ông sẽ gặp được anh ta.” Nghe thế, tôi biết không 
thể làm gì hơn, nhưng trong sâu thẳm của lòng tôi, tôi vẫn 
mong mỏi được gặp gỡ người này. 

oOo 

Nhu chúng ta đã biết, thảm nan thuyền nhân đã xẩy ra sau 
khi miền Nam sụp đổ, và trong sự ngẫu nhiên tình cờ một 
nạn nhân của thảm trạng này là nhà văn Nhật Tiến, một 
người bạn học cũ của tôi từ thời trung học. Từ những lá thư 
viết từ trại ty nạn Thái Lan mà chúng tôi nhận được đã là 
nguyên nhân thành lập Uỷ Ban Báo Nguy Giúp Người Vượt 
Biển, do GS Nguyễn hữu Xương, một người bạn khác của 
chúng tôi làm chủ tịch. Từ việc kêu cứu lúc đầu, sau đã 
chuyển thành các công tác đem tàu đi Vớt Người Biển Đông. 
Cùng với những tổ chức quốc tế, một công tác đầy nhân 
đạo, cụ thể nên đã được cộng đồng người Việt chúng ta 
khắp nơi nhiệt tình hỗ trợ. Để quảng bá công tác này, cá 
nhân chúng tôi thường thay mặt GS Nguyễn hữu Xương đi 
đến nhiều nơi để trình bày, giải đáp về hoạt động của Uỷ 
Ban. Tất nhiên với những giao tình sẵn có, tờ Đất Mới của 


anh Vũ đức Vinh đã nồng nhiệt cổ võ, và chúng tôi đã có 
một cuộc gặp gỡ bằng hữu tại Seattle, do thi sĩ Vũ quanh 
Hân đứng ra tổ chức, trong ngôi chùa của thầy Thích minh 
Chiếu trụ trì. Thầy Thích minh Chiếu, gốc nhà binh, xuất 
thân từ trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, cùng khoá với anh 
Phạm Hậu. Do đó, anh Phạm Hậu, một người bạn khác của 
chúng tôi, một thời cũng đã làm Giám Đốc Nha Vô Tuyến 
Truyền Thanh, rất sốt sắng làm đầu cầu, dàn xếp, đưa đón 
và cùng các anh em trong tờ Đất Mới tích cực hỗ trợ cho 
cuộc gặp gỡ này. Trong buổi nói chuyện này tại chùa, người 
đến dự không đông lắm, chỉ là một số bằng hữu, những 
người có liên hệ xa gần với tờ Đất Mới và ban trị sự của chùa 
mà thôi. Khi tôi chấm dứt phần thuyết trình cùng lúc trên 
màn ảnh TV, hình ảnh chiếc ghe ty nan chìm dán xuống 
lòng biển mênh mông thì thầy Thích minh Chiếu đứng lên 
ôm lấy tôi và nhạt nhoà nước mắt. Thầy nghẹn ngào nói : “ 
Quý hoá quá. Dù xây chín đợt phù đồ. . ." Và tháy sai một 
thầy tiểu đưa cho tôi một ly nước và tiếp tục nói : “Đây là 
một ly sâm, xin tặng ông, ông uống di cho lấy sức. Xin các 
ông chân cứng đá mềm, hãy gắng công, gắng sức để công 
tác Vớt Người Biển Đông thêm kết quả”. Có một số vị góp 
tiền cho, nhưng quan trọng nhất là có một vị cao niên sau 
chót đứng lén và nói: “Công việc của quy vị dep dé quá, cần 
thiết và đúng lúc quá. Quý vị cần gì nơi chúng tôi, chúng tôi 
xin hết sức”. Vì những vấn dé liên hé đã được nói chi tiết 
trong bài thuyét trình, nên tôi bỗng nhớ đến tờ Đất Mới, tờ 
báo xuất bản ở nơi này, nhớ đến Nguyên Phong, nên tôi nói 
dù rất thật lòng nhưng lại có chút đùa vui “Đến đây chúng 


tôi chỉ muốn gặp được người dịch loạt bài Hành Trình Về 
Phương Đông, anh Nguyên Phong mà thôi”. Vị cao niên này 
bỗng cười vui :“ Dễ quá. Nguyên Phong là con trai lớn của 
chúng tôi. Hiện Nguyên Phong đang làm việc ở Los Angeles, 
khá gần ông. . .” Tôi mừng rỡ khôn cùng. 

Khi trở lại San Diego, chỉ mấy ngày sau là cuối tuần, anh chị 
Nguyên Phong và cả 2 cháu, con anh chị đã từ Los đến thăm 
gia đình chúng tôi. Để đón anh, chúng tôi nấu một nồi phở vì 
ngoài những cái ngon, cái tiện do phở mang lại mà Nguyễn 
Tuân và Vũ Bằng đã hết lời ca ngợi, phở còn có một đặc tính 
mới được ghi nhận sau biến cố 1975 nơi hải ngoại là “món 
ăn đợi khách”. Nồi phở để đó trên bếp, khách vì bất cứ lý do 
gì như kẹt xe không đến đúng giờ như dự liệu, không sao. 
Khách đến lúc nào ăn cũng vẫn ngon. Như một người em 
trong gia đình, anh chị Nguyên Phong rất xué xoà và vui vé 
ngay từ phút đầu bước chân vào nhà. Vừa ăn vừa trò 
chuyện, và tôi bỗng phát hiện ra anh chị Nguyên Phong và 
cả hai cháu chỉ ăn bánh phở mà bỏ lại thịt trong bát. Thấy 
thế tôi hỏi, anh Nguyên Phong cho hay: “Thường thì gia đình 
em ăn chay, nhưng khi đi đâu thì tuỳ hoàn cảnh, không câu 
nệ. Gặp gì ăn nấy.” Thấy thế, chúng tôi mang mấy đĩa xôi 
trên bàn thờ xuống, một bầu không khí trên bàn ăn tưng 
bừng đổi khác. Chúng tôi cười vui tiếp tục trò chuyện và 
chúng tôi biết rằng anh Nguyên Phong, tên thật là Vũ văn 
Du, sinh năm 1950, là con trưởng trong một gia đình đông 
con. Thân phụ nguyên là một vị không xa lạ trong y giới, cụ 
là một dược sĩ, đồng thời còn là một người có tâm, có tài và 
đã đóng góp rất cụ thể với Đại Học Vạn Hạnh. Các em anh, 


dù kẹt lại việt Nam một thời gian, nhưng cũng đã sang được 
Hoa Kỳ và hoàn tất văn bằng về y khoa. Nhân được biết và 
liên hệ đến công tác Vớt Người Biển Đông, anh Nguyên 
Phong cho hay: “Hàng năm ít nhất một lần, anh em trong 
gia đình em họp mặt. Thay vì mua quà tặng nhau, em bảo, 
không cần, hãy dùng số tiền này gửi về Uỷ Ban Báo Nguy 
Giúp Người Vượt Biển.” Do đó suốt mấy năm sinh hoạt, Uỷ 
Ban đều nhận được những chi phiếu trên dưới 4 con số từ 
gia đình họ Vũ này. Và cũng hàng năm, tôi phải thảo một lá 
thư riêng cho Giáo Sư Nguyễn hữu Xương, chủ tịch Uỷ Ban 
ký để trân trọng gửi đến gia đình họ Vũ. 

Trở lại với cuốn Hành Trình Về Phương Đông, tôi không quên 
nhắc đến những điều trùng hợp, tiên tri trong cuốn sách. Tôi 
có hỏi anh “Nguyên nhân nào đã khiến chú tìm ra tập sách 
này để dịch ra và phổ biến như thế?” Ngần ngại khá lâu, anh 
Nguyên Phong cho biết: “Như anh chị biết, em là một người 
khoa học. Trong thời gian trung học, phải nói là em rất coi 
nhẹ triết lý Đông phương. Như những người lớn lên trong 
một quốc gia chậm tiến, em ngưỡng mộ nền học thuật Tây 
phương, không chỉ ở lãnh vực khoa học, mà em rất khao 
khát tìm hiểu những triết gia Âu Châu. Nhưng khi đã đi sâu 
vào sự tìm hiểu em thấy nền tríết học Tây phương không 
giải đáp hết những nan đề của con người, của khoa học, 
nhất là trước sự khủng hoảng xung đột giữa Duy Tâm và 
Duy Vật hiện nay. Từ đó em quay về tìm hiểu những triết 
thuyết của Đông phương. Nói ra dài lắm, nhưng em thấy mọi 
việc, như Đức Phật nói: Mọi sự phát xuất từ tâm. Đặc biệt 
sau khi em vừa trình xong luận án Tiến Sĩ thì cũng là lúc 


Miền Nam của chúng ta thất thủ. Trong khi đó thì thầy mẹ 
em, các em của em đều kẹt lại. Lòng em rối như tơ vò. Biết 
chẳng thể làm gì được lúc này, những ngày cuối tuần và 
những ngày nghỉ lễ, em lên núi, với một chút thức ăn nhẹ, 
em ngồi thiền. Có khi cả tuần lễ chỉ uống nước lạnh xuông. 
Với một tâm hồn thư thản, và một thân hình nhẹ tênh, em 
nhiều lúc như thấy được thật rõ những ý nghĩ, những hoàn 
cảnh của những người thân yêu và em yên tâm chờ đợi. Chờ 
đợi một sự nhiệm mẫu tốt dep sẽ đến. Tất nhiên trong thời 
gian ấy em đến thư viện rất thường. Một hôm em đi qua khu 
sách về tôn giáo, em thấy một cuốn sách nhỏ rơi ở lối đi, em 
nhặt lên, để lên giá sách, nhưng cũng không nhìn xem đó là 
cuốn sách gì. Di một vòng quay lai, lại thấy cuốn sách kia rơi 
trên lối đi. Em lại nhặt lên và có liếc qua tên cuốn sách trước 
khi xếp nó vào giá. Sau cả một buổi trong thư viện, khi mọi 
người đã vẫn, ra về, em di qua khu sách cũ, lại thấy cuốn 
sách kia nằm giữa lối đi. Em nhặt lên. Cuốn sách mỏng, 
nhan đề Journey To The East của Baird Spalding, do nhà xuất 
bản Adyar in năm 1924 tại Ấn Độ. Cuốn sách cũ quá, nhưng 
bỗng nhiên em không muốn buông ra, em mượn cuốn sách 
này đem về đọc chơi. Nhưng lạ thay, suốt đêm ấy cuốn sách 
đã chinh phục em, em đọc một mạch, rồi lại đọc lại. Những 
điều nói trong cuốn sách như vẽ ra cho em một vùng trời 
vừa huyền bí, vừa trong sáng, lại vừa như khơi dậy từ sâu 
thám của em niềm tự hào của nền triết học Đông Phương. 
Chính lúc ấy em gặp các anh Thanh Nam và Vũ đức Vinh với 
ý định ra tờ Đất Mới. Các anh ấy mời em phụ trách mục giải 
đáp khoa học. Em nhận lời ngay với loạt bài Trong Lòng Điện 


Tử. Cùng lúc em dịch cuốn The Journey To The East- Hành 
Trình Về Phương Đông. Em đưa cho anh Thanh Nam xem, 
anh Thanh Nam thích quá, bảo em dịch tiếp đi. Thế là trên 
tờ Đất Mới em có hai mục như đối chọi nhau, nhưng cùng ký 
tên Nguyên Phong, Một Làn Gió Mới...” 

Sau chuyến gặp gỡ này chúng tôi liên lạc với nhau luôn và 
tờ Đất Mới đã không còn ngân khoản để xuất bản nữa, 
nhưng ám ảnh của loạt bài kia vẫn in sâu đậm trong lòng 
tôi. Tôi nói với anh Nguyên Phong: “Phải góp lại và in ra đi, 
bỏ mất phí lắm”. Anh Nguyên Phong ngần ngại mãi, sau 
cùng tôi đề nghị gửi loạt bài này lên cho người bạn tôi, anh 
Lê Đình Điểu, báo Người Việt “xem có thể thì in ra cho vui”. 
Báo Người Việt nhận được, nhưng để rất lâu, cả năm sau mới 
in ra. Kỳ in đầu tiên là năm 1987. Ai cũng biết rằng sách in 
ra ở hải ngoại ít khi được tái bản lần thứ hai. Vậy mà trong 
lặng lẽ, độc giả bốn phương đã đón nhận cuốn sách này thật 
là nồng nhiệt. Cho đến năm 1993, cuốn sách này đã được in 
ra đến lần thứ sáu. Và bên cạnh cuốn sách này, có những 
cuốn sách khác lân lượt xuất hiện do Nguyên Phong dịch 
hoặc phóng tác, mang nội dung, cảnh trí của những vùng 
núi non thâm sâu, huyền bí, theo bước chân của những 
người đi về Phương Động, đặc biệt là Tây Tạng, để tìm thầy, 
học đạo. 

Cuốn Hoa Sen Trên Tuyết, phỏng dịch từ cuốn The Mani 
Stones của Alan Havey, một BS Y Khoa tốt nghiệp từ Đại 
Hoc Michigan. Hoa Trôi Trên Sóng Nước, dịch từ cuốn Journey 
In Search Of The Way của Satomi Myodo, người Nhật Bản. 
Huyền Thuật Và Đạo Sĩ Tây Tạng, phóng tác từ cuốn sách 


Pháp văn, nhan đề Mystiques Et Magiciens Du Thibet của bà 
Alexandra David Beel. Bên Rặng Tuyết Sơn, phóng tác từ 
cuốn sách của Swami Amar Jyoti, người Ấn Độ. Ngọc Sáng 
Trong Hoa Sen, phóng tác từ cuốn The Wheel Of Life của 
John Blofeld, người Anh. Và những cuốn sách khác nữa của 
Nguyên Phong, mang cảnh trí và nét huyền bí của Đông 
phương lần lược xuất hiện đều đặn. Chỉ với những đầu sách 
nói trên thôi, trên 2000 trang sách, do những người Anh, 
người Pháp, người Nhật, người Mỹ và người Ấn, nói về những 
kinh nghiệm của họ khi tiếp xúc với Đông Phương, với Phật 
Giáo. Không biết có phải đây là một chứng minh mà trong 
cuốn Hành Trình Về Phương Đông đã nói, như trên chúng tôi 
đã dẫn: “Cuối thế kỷ 20 phong trào Duy Vật sẽ xụp đổ, hiện 
tượng nghiên cứu các giáo lý bí truyền sẽ bắt đầu”. Nhưng 
trong phần phụ lục của cuốn Ngọc Sáng Trong Hoa Sen, nơi 
trang 356, tác giả John Blofeld đã viết: “Lành thay, lành 
thay, giáo pháp của đấng Thế Tôn đã được vun trồng một 
cách tốt đẹp tại phương Tây”. Và một cách cụ thể hãy nhìn 
vào cộng đồng người Việt ở Nam Cali, chúng ta có hàng 
trăm ngôi chùa, khó có ai có thì giờ đi thăm cho hết trong 
một kỳ nghỉ hàng năm, vài tuần. Có những ngôi chùa nhỏ 
bé, khiêm tốn được tạm dựng trong một căn nhà. Có những 
ngôi chùa xây cát uy nghi, với đầy đủ tượng Phật, tháp 
chuông, vườn cảnh không kém gì những cảnh chùa có tiếng 
tăm ở quê nhà. Và hơn thế nữa, có những Trung Tâm Tu Học 
chiếm cứ cả một cánh rừng mênh mông mấy trăm mẫu đất. 
Bước vào đây như xa lánh hẳn xã hội tây phương, như một 
góc Việt Nam riêng biệt. Đồi núi chập chùng, tiếng chuông 


ngân toả giữa tiếng tụng kinh, giảng kinh bằng tiếng Việt 
cũng như tiếng Anh. Có những khoá tu học với hàng ngàn 
người tham dự, với lệ phí khá cao, mà đa số là những người 
bản xứ, người Mỹ. Trong đó không thiếu những người nổi 
tiếng, có danh vị trong xã hội, những tài tử điện ảnh. Ba 
mươi năm trước đây, ai dám nghĩ cả mấy chục ngàn người, 
ngồi kín cả một sân vận động, bỗng cùng cúi rạp mình 
xuống, (năm vóc sát đất, tứ chi và đầu sát đất), thật yên 
lặng trong nhiều phút để đón một ông già Á Đông, áo vàng 
hở vai, lù khù đi đội dép mỏng, vừa đi vừa cúi đầu đảnh lễ 
bón phương. Đó là một nghi lễ cực ky cung kính của tôn giáo 
Tây Tạng dành cho Đức Lạt Ma khi ngài xuất hiện. 

oOo 

Song song vói nhüng hoat dóng cüa nhüng tu si di hoáng 
hoá giáo pháp của Đấng Thé Tôn, những cuốn sách của 
Nguyên Phong, tên tuổi của tác giả trong lặng lẽ đã được rất 
đông người biết đến và ái mộ. Ái mộ không chỉ như một tác 
giả uyên thâm, mà còn hàm chứa hình bóng của một nhà tu 
hành, một vị đạo sư. Các sách của Nguyên Phong còn được 
nhiều người đọc vào băng, thu vào dĩa, hoà vào nhạc và phổ 
biến rất trân trọng và rộng rãi. Một trong những “trung tâm” 
này là chị Đăng Lan tại Úc. Trong dip gặp chị đến San Diego, 
chị có tặng chúng tôi mấy cuốn băng đọc sách của anh 
Nguyên Phong, nhưng chị nói “ Em muốn được gặp ông 
Nguyên Phong để xin phép mà không biết ông ấy ở đâu”. 
Chúng tôi có chuyển ý nguyện này tới anh Nguyên Phong, 
nhưng anh Nguyên Phong chỉ cười và nói: “Không cần anh ạ. 
Chỉ là cái duyên, mỗi người trong chúng ta, tùy theo hoàn 


cảnh mà chuyển tải lời dạy của Đấng Như Lai thôi.”. Nguyên 
Phong không quan tâm đến danh, đến lợi. Ngay cả tác 
quyền những cuốn sách của anh in ra anh cũng không nghĩ 
đến. Mỗi khi có sách mới, nhà xuất bản tùy khả năng, họ gửi 
biếu tác giả một số sách. Những cuốn sách ấy tác giả lại gửi 
biếu bạn bè, trong đó có gia đình tôi. Thường thì chúng tôi 
nhận được một thùng sách khoảng mươi cuốn, trong đó mấy 
cuốn có chữ ký tặng, số còn lại thì tôi cũng tùy nghi, biếu bè 
bạn thân quen, hay đem lên chùa để ai thích thì thỉnh về 
đọc. Một năm trung bình anh Nguyên Phong có 2 cuốn sách 
được in, rất đều hoà như thế. Được hỏi, anh nguyên Phong 
cho hay, hàng ngày, sau giờ đi làm về, anh ngồi vào máy, 
viết và dịch. Chưa xong nhà xuất bản đã gọi, đã nhắc, đã vẽ 
bìa cho cuốn sách rồi. Cứ thế, những cuốn sách của Nguyên 
Phong in thật dep bay di bốn phương trời. Những lời dạy của 
Đấng Như Lai qua những trang sách của Nguyên Phong đã 
thấm đượm tới những ai, làm nhẹ được những nhọc nhán, 
phiền muộn của thế nhân tới mức độ nào, không ai lường 
được. Những hàng chữ ấy, với tôi, tôi coi như những giòng 
suối mát, êm ả chảy đi, thấm đượm, nuôi sống bao nhiêu 
cây trái của cuộc đời này. Con suối không cần ai biết mà vẫn 
cứ miệt mài tuôn chảy. 

oOo 

Mối giao tinh giữa chúng tôi mỗi lúc mỗi thêm sâu đậm. 
Trong niềm khát ngưỡng tìm hiểu những lời dạy của Đấng 
Như Lai, anh Nguyên Phong có sách mới, hay những tài liệu 
mới, anh không bao giờ quên gửi cho gia đình chúng tôi và 
cả các em của chúng tôi nữa. Đáng chú ý nhất là 


Thông_ Điệp của Những Người Anh , trích từ bài Elder 
Brothers Warning của Alan Ereira, nguyên Phong đã dịch ra 
Việt ngữ và giới thiệu như sau: 

“Tháng 10 năm 1993, đài BBC tại Luân Đôn và đài PBS Hoa 
kỳ đã cho phát hình một tài liệu đặc biệt ghi lại nếp sống 
của một bộ lạc thiểu số tại Nam Mỹ. Cuốn phim này đã gây 
chấn động dư luận thế giới và hiện là một dé tài được bàn 
cãi rất nhiều trong giới khảo cổ, môi sinh và nhân chủng 
học. Lần đầu tiên được trình chiếu trong kỳ đại hội tôn giáo 
hoàn cầu tại Chicago, nó đã gây xúc động lớn cho toàn thể 
cử toạ. Cuốn phim ấy đã cho chúng ta thấy bên cạnh thế 
giới được gọi là văn minh là thế giới của chúng ta, trên trái 
đất này còn có một nền văn minh khác của người Kogi sống 
trên giãy núi Sierra ở nam Mỹ. Họ sống biệt lập với thế giới 
của chúng ta, rất đơn giản nhưng thật hoà bình và hạnh 
phúc, đặc biệt họ chỉ ăn chay, không sát sinh. Tuy sống cách 
biệt nhưng họ vẫn có khả năng theo dõi và quan tâm đến 
chúng ta, đặc biệt là quan tâm đến sự an nguy của quả đất 
này do những hành động vô ý thức của chúng ta tiếp tục 
gây ra. Bởi thế, đã đến lúc họ phải lên tiếng cảnh cáo chúng 
ta trước khi quá muộn. Họ nói: “Nhân loại sắp bước vào một 
thảm hoạ rất lớn mà từ trước tới nay chưa hề sẩy ra (...). 
Chúng ta đều là con cùng một mẹ nhưng tiếc là các em đã 
không chú ý đến điều này (...). Mẹ của chúng ta là ai? Chính 
là trái đất này, lòng mẹ chính là biển cả và trái tim của mẹ 
là những dãy núi cao cả có mặt khắp nơi. Này các em, đốt 
rừng, phá núi, đổ đồ ô uë xuống bién chính là chà đạp lên 
thân thể của mẹ đó. Mẹ là nguồn sống chung và con người 





không thể sống mà không có mẹ, nếu trái đất bị huỷ hoại thì 
chúng ta sẽ sống ở đâu ?”(...) Làm sao các em có thể tự hào 
rằng mình đã văn minh khi nhân loại và mọi sinh vật mỗi 
ngày mỗi đau khổ nhiều hơn xưa? Làm sao có thể nói rằng 
nhân loại đã tiến bộ khi con người càng ngày càng thù hận, 
chỉ thích gây chiến tranh khắp nơi?”. 

Cuốn băng hình và bài thuyết trình của ký giả Allan Ereina là 
kết quả của phái đoàn ký giả của đài BBC tại Luân Đôn và 
PBS tại Hoa Kỳ, sau 3 ngày được phép sinh hoạt với người 
Kogi. Phái đoàn này rời rặng núi Sierra vào tháng hai năm 
1993, và người Kogi đã ân cần nhắc nhở: “Xin các ông hãy 
mang thông điệp này gửi ra cho thế giới bên ngoài để nhân 
loại biết rằng tình trạng đã nguy kịch lắm rồi. Nếu họ không 
chịu thức tỉnh thì đợi đến bao giờ đây?”. 

Theo đúng lời yêu câu, Allan Ereira đã mang cuốn phim 
Elder Brother's Warning, " trong đại hội tôn giáo họp tại 
Chicago vào tháng 9 năm 1993. Cuốn phim này cũng được 
trình chiếu trên các băng tần của đài truyền hình BBC tại 
Anh và PBS tại Hoa Kỳ. Và anh Nguyên Phong đã gửi cho tôi 
bài viết của ký giả Allan Ereira cùng với cuốn phim tài liệu 
này. Càng xem, càng đọc bài viết về những lời nhắc nhở của 
người Kogi, tôi càng thấy rằng những điều người Kogi biết 
rất chính xác về những lợi dụng quá đáng của loài người, 
làm ô nhiễm môi sinh, làm huỷ hoại môi trường sống không 
chỉ đối với loài người, mà với cả muông thú, cỏ cây. Nếu 
những điều này đã đúng thì: “loài người sắp bước vào một 
thảm hoạ rất lớn từ trước đến nay chưa hề xẩy ra” chắc 
cũng sẽ đúng. Vậy thảm hoạ đó là gì, khi nào sẽ diễn ra? Đó 


44 


là nỗi ám ảnh không rời trong lòng tôi. Rồi biến cố 911 ào 
đến là kết quả của những hận thù giữa con người với nhau. 
Rồi sóng thần Sunami từ biển đổ vào bờ biển Thái Lan và Ấn 
Độ, cuốn đi nhà cửa và hàng trăm ngàn người, giữa lúc họ 
đang an hưởng sự phong phú của thiên nhiên, của cuộc 
sống. Rồi bão tố và cuồng phong Katrina ập vào bờ biển 
nước Mỹ, gây nên cảnh lụt lội rộng lớn cuốn đi bao nhiêu 
nhà cửa, ruộng vườn, tàu bè, xe cộ. Tai biến đổ lên nước Mỹ, 
vùng đất tượng trưng cho sự giàu mạnh và văn minh nhất 
của nhân loại, như một cảnh báo cụ thể, một sự trừng phạt 
trước sự hung hăng, kiêu mạn về “văn minh” của con người. 
Phải chăng đó là những thảm hoạ mà “Những Người Anh” đã 
cảnh báo. Như thế đủ chưa, hết chưa hay hãy còn có những 
tai hoạ nào sẽ diễn ra trong tương lai? Hãy nhìn những đoàn 
xe nối đuôi nhau bất tận trên xa lộ, mỗi xe ít nhất là 5 chỗ 
ngồi, thường chỉ có 1 người trong xe. Vì muốn có tự do tuyệt 
đối, tiện nghi tối da, con người đã phung phí tài nguyên của 
quả đất như thế nào? Những tờ báo hàng ngày hàng trăm 
trang, với rất nhiều bài viết về những lãnh vực khác nhau, 
thường chỉ được người đọc xem qua loáng thoáng ở những 
phần mình ưa thích. Các mục khác, hầu như cả tờ báo còn 
nguyên vẹn, được liệng vào thùng rác. Để có những trang 
báo ấy, bao nhiêu cánh rừng đã bị khai quang. Và ai cũng 
biết, rừng cây không chí cho chúng ta gð, lá, mà chính rừng 
cây là nơi sản xuất dưỡng khí làm tươi mát, nuôi sống cho 
cuộc đời này. Rừng là lá phổi của muôn loài trên hành tinh 
này. Mới chỉ thoáng nghĩ như thế, chúng ta càng kinh hoàng 
trước những lời nhắc nhở kia. Sự suy nghĩ đó càng sâu, tôi 


càng thấy giữa anh Nguyên Phong và chúng tôi như có 
chung một mối lo đượm nhiều sự huyền diệu, lạ kỳ. 

Từ đó, nhân hôm anh Nguyên Phong xuống thăm chúng tôi, 
một số bạn bè trong nhóm tu học, cùng đến. Chúng tôi nài 
nỉ anh Nguyên Phong cho chúng tôi một cuộc đàm thoại. 
Anh ngần ngại mãi mới khiêm tốn nhận lời. Vấn đề trên lại 
được mang ra thảo luận. Người nghe không chỉ có những 
người lớn tuổi như chúng tôi, mà còn có cả thành phần trẻ, 
những người được sinh ra, lớn lên và trưởng thành ở Mỹ này. 
Anh nói bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Vì “vấn đề bao quát 
quá, xin được thu hẹp trong phạm vi thực phẩm mà chúng 
ta dùng hàng ngày”. Sau nhiều thí dụ rất cụ thể, anh kết 
luận rằng: “Xã hội Mỹ làm gì cũng muốn đốt giai đoạn, làm 
thật nhanh để mau có lợi. Trong việc chăn nuôi, để mau có 
kết quả, người Mỹ đã trộn nhiều hoá chất vào thực phẩm gia 
súc, nhất là trong kỹ nghệ nuôi bò. Sau đó khi chúng ta ăn 
thịt những gia súc ấy, đương nhiên chúng ta cũng tiếp nhận 
những ảnh hưởng của những hoá chất kia. Những con trẻ 
dùng thực phẩm này, cũng lớn nhanh hơn bình thường. Thân 
xác các em phát triển sớm, nhưng trí tuệ thì không phát 
triển kịp, do đó đưa đến những xáo trộn nếp sống, xáo trộn 
xã hội...”. Nghe anh nói đến đây, tôi nghĩ đến một danh từ 
thường được sử dụng trong xã hội này: terrible teenager và 
những chuyện phiền hà, bi thảm, những cuộc thảm sát tại 
các trường học do trẻ nhỏ gây ra; những “bà mẹ-trẻ con” 
bất đắc dĩ khi mới vừa xong tiểu học... 

Cũng trong dịp này, nhà văn Nguyên Phong cũng kể một 
câu chuyện của một người mê nhậu nhẹt như sau :“...anh ta 


rất khoái nhậu món lươn um. Như thường lệ, trước khi làm 
sạch nhớt, anh ta bỏ con lươn vào một chậu nước sôi, rồi 
dùng cái que nhỏ dìm con lươn xuống nước. Con lươn cố 
vùng vẫy để cái bụng trồi lên khỏi mặt nước nóng. 
Dìm nhiều lần như thế, nhưng cái bụng con lươn vẫn 
cứ trồi lên. Sau vớt con lươn ra, mổ bụng nó ra mới 
hay là con lươn đang có mang. Có lẽ nó đã cố gắng 
trồi cái bụng lên để con nó trong bụng khỏi chết 
chăng?” Sau câu nói này, anh Nguyên Phong đã ngồi im, 
mọi người nghe cũng ngồi im, nhưng rất nhiều người đã đầm 
đìa những lệ. Trong giây phút ngập tràn xúc động này, anh 
Nguyên Phong đã nói: “Mọi sinh vật đều tham sống, sợ chết, 
chúng cũng có tình thương, tình mẫu tử chứa chan. Con bò 
trước khi bị đẩy vào lò sát sinh cũng đã cố ghì bước lại và 
hai hàng nước mắt chảy. Những giờ phút đó, nỗi oán hận 
ngập tràn. Nỗi oán hận đó tiêu tán đi đâu? Nỗi oán 
hờn đó thấm vào từng tế bào của thân thể nó. Khi 
chúng ta ăn những miếng thịt mang nỗi oán hận này, 
nỗi oán hận nhiều hay ít đã tạo nên những độc tố 
chống lại cơ thể chúng ta. Phải chăng đó là nguyên nhân 
gây nên những chứng bệnh hiểm nghèo mỗi lúc mỗi lạ trong 
cuộc sống của xã hội chúng ta? Tuy chưa có một cuộc 
nghiên cứu khoa học nào chứng minh đầy đủ điều này, 
nhưng cứ lấy cá nhân mình mà suy xét, tôi tin rằng mình 
dùng sự khôn lanh, tàn bạo để ăn thịt những động vật khác 
là một sự không công bằng. Oán oán chập chùng, muôn loài 
bị con người tàn sát, chắc không để chúng ta yên đâu. Đức 
Phật, một vị toàn giác, cũng đã khuyên chúng ta nên ăn 


chay. Trong tinh thần ấy, cá nhân tôi, gia đình tôi, cũng nhu 
đại gia đình của chúng tôi từ song thân tôi, anh em tôi, hầu 
như tất cả đều ăn chay. Chúng tôi ăn chay từ ngày còn bé.” 
Nghe thế, những người lớn, những người có tuổi, từng lên 
chùa, tìm đọc kinh Phật thì đồng ý rất dễ dàng. Nhưng có 
một vài thanh niên đặt câu hỏi: “Tôi thấy chú nói như thế 
thật hay. Nhung có lé chú làm được, các bác làm được. 
Chúng cháu còn trẻ, học hành và chơi thể thao, cần rất 
nhiều nhiệt lượng, sợ ăn chay không đủ chất bổ, khó theo 
được cách ăn uống này.” Anh Nguyên Phong tươi cười đáp: 
“Đừng lo. Nhiều người cũng đã lo như thế. Hãy lấy cá nhân 
tôi để chứng minh. Tôi làm việc cho Boeing ít nhất 10 tiếng 
một ngày. Cuối tuần nhiều khi phải cùng ông giám đốc công 
ty đi thăm viếng các nơi. Tối về nhà tôi đọc và dịch sách, 
hoặc soạn bài giảng hay xem xét các bài vở cho các sinh 
viên làm luận án với tôi. Đặc biệt, không ngày nào tôi không 
phải nghiên cứu và học thêm. Những dữ kiện mới lạ tràn 
ngập. Không học, đứng yên là bị đào thải ngay, còn mong gì 
chỉ huy được ai nữa. Thường tôi không bao giờ ngủ trước 12 
giờ. 6 giờ sáng tôi đã dậy, ôn tập các bài võ.” 

Anh Nguyên Phong chỉ nói đơn giản thế thôi, nhưng trên 
thực tế, anh là một trong số rất ít nhân vật quan trọng, đã 
có những đóng góp cụ thể và to lớn vào sự canh tân và phát 
triển của hãng Boeing, hãng đóng máy bay lớn nhất hoàn 
cầu này. Trong bản tin nội bộ của công ty, ISSUES, phát hành 
thàng 1 năm 1996, có đặc biệt vinh danh 2 người như sau : 
“Two people, one the architech of the Boeing's Intranet and 
the other an expert in the field of software process 


improvement, have named Associate Technical Fellows of 
the Boeing Company for 1997." Bài báo do Paul Swortz viết, 
nói rõ hơn về những phát minh quan trong của khoa hoc gia 
Nguyén Phong nhu sau: "Vu joined Boeing in 1987 working 
as a senior computing analyst on CATIA systems supporting 
the development of the 777. He now works in sofware 
Engineering Research and Technology, leading 
companywide sofware improment process and consulting in 
sofware engineering disciplines.(... He was lead engineer 
on the Tomahawk cruise missile navigation system and was 
technical manager of avionic systems for the F-15 fighter 
and AH-64 Apache helicopter. 

During his time at Boeing, Vu has gained a reputation as 
one of the world s expert on the Capability Maturity Model, a 
tool used to measure the effectiness of sofware processs. He 
also coauthor of the company s Advanced Quality System, 
which helps Boeing identify, select and estblish relationships 
with suppliers and the standard used by BCG for 
subcontractor management. 

Vu lives with wife and two children. He also works with the 
terminally and is a fourth-degree black belt in karate". 

Một người thành dat như thé, hữu hiệu nhu thé, và lành 
manh nhu thé, thường thi, dù cố gắng, không khói có những 
sự tự tin, tự mãn và kiêu hãnh, nhưng ở anh Nguyên Phong 
thì không, hoàn toàn không. Bởi hàng ngày anh đều nghiêm 
khắc và trân trọng làm lễ sám hối. Anh nói: “Và một điều 
nữa tôi không bao giờ quên trước khi đi ngủ là để tâm rất 
thanh tịnh làm lễ sám hối.. Sám hối những sai lầm dù vô 


tình hay cố ý mà ta đã gây ra trong ngày. Lễ với tâm thanh 
tịnh còn là để giải trừ lòng kiêu mạn của chính ta. Nếu ta xét 
trong ngày chúng ta đã không có lỗi gì, thì lễ sám hối để 
tiêu trừ những lỗi lầm từ ngàn vạn kiếp của chúng ta từ vô 
thuỷ đến nay. Trong mit mù của tiền kiếp, biết bao lỗi lầm 
chúng ta đã gây ra. Chính sự kiêu mạn là nguyên nhân của 
những hiểu lầm, oán ghét, hận thù, tạo ra những tranh chấp 
trong cuộc sống. Chiến tranh cũng từ đó mà phát sinh. Nỗi 
thống khổ của loài người phải chăng cũng từ lòng kiêu mạn 
mà bành trướng?” Nói rồi, sau một phút lặng yên, không có 
ai có ý kiến gì thêm nữa, anh Nguyên Phong nghiêm trang 
thỉnh ba tiếng chuông. Tiếng chuông trong veo ngân toả. 
Anh Nguyên Phong chấp tay, cúi đầu sát đất, xá tất cả mọi 
người, khiến ai nấy đều cung kính xá lại, tạo cho sự kết thúc 
buổi sinh hoạt một vẻ trang trọng, khiêm cung, tương kính 
và thương yêu bao trùm tất cả mọi người và cảnh vật xung 
quanh. Ai nấy bỗng như vừa tìm thấy một hạnh tu thật đẹp 
dé, giản đơn và cũng thật là bình đẳng, phù hợp với nếp 
sống hiện tại, mà vẫn không hề đi ngược lại những lời giáo 
huấn của Đấng Nhu Lai. 

oOo 

Hơn 20 năm quen biết một người. Doc trên dưới 2000 trang 
sách của người ấy dịch, phóng tác và viết ra, chính cá nhân 
tôi đã học được từ người ấy nhiều lắm, từ những kiến thức 
hiện đại cũng như cách ứng xử trong cuộc sống, khiến tôi 
không thể không viết về người ấy. Đành rằng sau cuộc đổi 
đời chua chát năm 1975, quanh ta biết bao nhiêu những 
điều trái tai gai mắt làm cho chúng ta chán ngán, buồn lòng; 


nhưng trong lặng lẽ, chúng ta cũng đã chứng kiến biết bao 
nhiêu nghĩa cử dep dé, bao nhiêu nỗ lực bền bỉ và âm thám 
từ những gia đình, từ những cá nhân cố gắng làm nên. Nói 
về cái xấu thì đã có nhiều người viết, bây giờ có ai nói thêm 
tưởng cũng chẳng ích chi. Riêng tôi, tôi muốn nói vé cái hay, 
cái đẹp, như những viên ngọc quý trong cộng đồng chúng 
ta, tuy lặng lẽ nhưng đáng trân quý biết là bao nhiêu. Dù 
biết rằng viết như thế là phạm vào một lỗi lầm, làm sứt mẻ 
một phần nào tính khiêm cung của những người ấy, nhất là 
của tác giả Nguyên Phong. Nguyên Phong, một luồng-gió 
tinh-khôi lành mạnh đã và đang thổi vào nếp sinh hoạt của 
chúng ta nơi hải ngoại và lặng lẽ thẩm thấu đến mọi phương 
trời, làm mới những suy nghĩ cho những ai tìm đọc được 
sách của anh, thấy được lời chỉ dạy của Đấng Như Lai. Bài 
viết này như khêu lên một ngọn đèn tuy nhỏ bé nhưng hy 
vọng lần lượt sẽ có những ngọn hải đăng sáng rỡ hơn được 
thắp lên làm tan đi bóng tối hận thù, độc ác và lừa dối, cũng 
như bớt đi những hệ lụy thấp hèn từ bao lâu nay đã bao phủ 
lên dân tộc và cộng đồng chúng ta. Bao lâu còn có những 
luồng gió lành mạnh ấy thổi lên, còn có nhiều người đón 
nhận, còn những kẻ “khêu đèn, tiếp lửa” thì tôi vững tin 
rằng dân tộc chúng ta chắc chán sẽ hồi sinh. Trong tinh thần 
ấy, tôi cũng xin cúi đầu đảnh lễ bốn phương trời, mười 
phương đất, xin tất cả chư vị độc giả cũng như bằng hữu xa 
gần, đại xá cho những vụng về, thiếu sót khi tôi viết bài này. 
Cũng mong anh Nguyên Phong xin đừng phiền trách. 


Biography: 


John Vu is senior principal scientist at Boeing s Sofware 
Enginering Reseach anh Technology. He has more than 20 
years of experience as software engineering and project 
manager; he is currently the lead on software process 
improvement in Boeing. 

Ngoài công việc chính tai Boeing, ông vẫn tiếp tuc nghiên 
cứu và là khoa học gia (Senior Scientist) tại đại học 
Carnergie Mellon University và Seattle University. Ông còn di 
day tai mót só dai hoc quóc té khác tai Trung Hoa, Nam Hàn, 
Nhật Bản, Ấn Độ về lãnh vực Softwave Engineer. 

Ông cũng vừa cho xuất bản cuốn sách giáo khoa Software 
Engineer bằng Hoa ngữ, (do nhữnng một số học trò của ông 
soạn, dịch từ những bài giảng của ông.). Cuốn sách này là 
tài liệu giáo khoa chính của rất nhiều đại học Trung Hoa hiện 
nay. 


Phan lạc Tiếp 
16 tháng 5 - 15 tháng 8, năm 2006. 


Links: 

Hành trinh vé phương bóng (Nguyên Phong dich) 

Thông điệp của nhüng Nguoi anh (Elder Brother s Warning - 
của Alan Ereira - Nguyên Phong dich 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Dactrung - Vietduongnhan sưu tầm 
Được bạn: NHDT đưa lên 
vào ngày: 25 tháng 2 năm 2007 


